Câu 1: 
Trong bài này, các em chỉ cần dùng suy luận thông thường. 
Giả sử rằng bạn đi du lịch đến hòn đảo nọ. Trên hòn đảo này có hai loại người: 
- - Các hiệp sĩ: luôn nói thật. 
- _ Những kẻ lừa gạt: luôn nói dối. 
Bạn nói chuyện với hai người dân của hòn đảo trên. Gọi hai người này là A và B. Hãy 
sử dụng các phương pháp suy luận đã học đê xác định xem ai là hiệp sĩ, ai là kẻ lừa 
gạt. Lưu ý: hai người này có thê cùng là hiệp sĩ, hoặc cùng là kẻ lừa gạt. 
a. A nói rằng: “Tôi là kẻ lừa gạt, nhưng anh ta không phải” (0.5đ) 
b._A nói rằng: “Nếu tôi là hiệp sĩ, thì anh ta cũng vậy” (0.5đ) 
c.A nói rằng: “Tôi là kẻ lừa gạt hay anh ta là hiệp sĩ” 
Câu 2 
s Cho các luật và sự kiện như sau 


s|IF nóng AND có khói THEN có lửa 
*|IF chuông báo cháy reo THEN có khói 


Luật 


*|IF có lửa THEN bật vòi phun nước cứu hỏa 
»|chuông báo cháy reo l 
: Sự kiện 
*|nóng 
» Chứng minh hành động bật vòi phun nước cứu hỏa xảy ra 
Chứng minh bằng phương pháp kiêm tra tất cả các thê hiện bằng bảng chân trị. 
Câu 3 


Tương tự câu 2 nhưng chứng minh bằng luật suy diễn. 


